Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


1of19 


=a 


Chủ Nhật, 11/2/2024 
Tạp chí in online 


[IIIWU TI\ TIIIEXTIII\I 


DIỄNĐÀN MAKEINVIETINAM CHUYỂNĐỔISỐ DOANHNGHIỆPSỐ  KINH TẾ SỐ 


Trang chủ / Truyên thông 


Theo dõi ICTVietnam trên ©oogle News 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ 


trong kinh tế tri thức: Bài học thể giới và gợi 


ý cho Việt Nam 


NCS. Nguyễn Tô Hồng Kông [1,2] NCS. Hồ Mạnh Toàn [1,3] TS. Hồ Mạnh Tùng [4] | 


Từ đầu thập niên 2000, Đảng và Nhà nước đã khẳng định việc 


kinh tế tri thức là thành phần nổi bật trong quá trình phát triển 


lực lượng sản xuất ở Việt Nam. 


Trên cơ sở nhận thức đó, dựa trên khung lý thuyết được phát triển 


bởi nhà kinh tế người Chile Cesar Hidalgo, bài báo tổng hợp và 
thảo luận các định nghĩa về khái niệm “thông tin”, “công nghệ” và 
tìm hiểu mối quan hệ giữa những yếu tố này. Đây là một góc nhìn 
mang tính lý thuyết nhưng cũng vô cùng thực tiễn vê quá trình 
chuyển hóa từ thông tin đến tri thức đến công nghệ. Gia tăng sự 
hiểu biết về bản chất của những khái niệm quan trọng này giúp 
việc nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ - thông tin và 
quản lý tri thức một cách hiệu quả hơn. 


- Trên cơ sở lý thuyết thông tin của Claude Shannon, nhà hinh tế Cesar 
Hidalgo cho răng thông tin có thể được hiểu là lượng dữ liệu tối thiểu 
chúg ta cần để chỉ định một thông điệp, giú suy giảm sự bất định và tạo 
tiền đề cho việc gia tăng thông tin sau này. 


- Việc bồi đắp khả năng của cá nhân vù ở cấp độ xã hội để đưa thông tin 
mới vào quá trình kết tỉnh trí tưởng tượng, biến các ý tưởng vô hình 
thành các sản phẩm, công nghệ hữu ích là thử thách cho các quốc gia 
trong điều biện bùng nổ của kinh tế tri thúc. 


- Việc bồi đắp khả năng của cá nhân vù ở cấp độ xã hội để đưa thông tin 
mới vào quá trình kết tỉnh trí tưởng tượng, biến các ý tưởng vô hình 


thành các sản phẩm, công nghệ hữu ích là thủử thách cho các quốc gia 
trong điều biện bùng nổ của kinh tế tri thúc. 


- Trong quá trình chuyển hóa từ thông tin thành sản phẩm công nghệ, 


| 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


a qvuong.ulb@gmail.comx 


Hà Nội 20° /15-24°0 đ = 


AN TOÀN THÔNG TIN 


1 Thủ tướng kiểm tra công 


tác ứng trực, bảo đảm 
thông tín tại 3 eø quan 
thông tấn, báo chí chủ lực 


12 Kết quả tổng thể của 


ngành Thông tin và 


Ñ Truyên thông 2025 


Ngành Thông tin và 


§ Truyền thông năm 2023: 


7 Sự kiện nổi bật do Tạp 
chí TT&TT lựa chọn 


Hỗ trợ người eao tuổi lên 
môi trường số, cập nhật 
thông tin để sống khoẻ, 


_ lành mạnh 


Định hướng phát triển của 
ngành Thông tin và 
Truyền thông năm 2034 


Tăng cường tiếp nhận, 
giải quyết yêu câu cung 
cấp thông tỉn tử eo quan 
báo chí bằng van bản điện 
tử 


Đề nghị Romania tăng 
cường hợp tác công nghệ 
thông tin với Việt Ñam 
Tối ưu hoá khả năng của 
AT trong đảm bảo an toàn 


thông tin 


'WEE 2024: thông tin sai 
lệch từ AT là rủi ro hàng 
đầu trên eä chiến tranh, 
suy thoái kinh tế 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


chúng ta thấy rõ có một mối quan hệ chặt chẽ giữa giới học thuật - các 
nhà nghiên cứu, cúc cơ sở đào tạo - và các ngành công nghiệp. Điều này 
được thấy rõ trong các ví dụ từ bài học quản lý tri thúc ở Thụy Điển, Đúc 
và Trung Quốc. 


- Vấn đề quản trị tri thúc không chỉ là tiếp cận với những công nghệ múi, 
trào lưu mới mà còn là việc tiếp tục phát triển, tối tu hóa các công nghệ 


đã và đang là thế mạnh của Việt Nam. 


Thuật ngữ “kinh tế tri thức” được nhắc đến trong ít nhất hơn 200 
bài báo từ Trung ương đến địa phương trong năm 2023, với nội 
dung xoay quanh các chủ đề quan trọng như phát triển nguồn 
nhân lực [1, 2], xây dựng các doanh nghiệp số, nền kinh tế số, và 
chuyển đổi xanh [3, 4], tăng cường nguồn lực cho phát triển khoa 
học - công nghệ [5], và hợp tác quốc tế [6, 7]. 


Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện trong Báo cáo chính trị, Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 tại Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào tháng 4/2001. Trong đó, nhận 
định tình hình biến đổi sâu sắc và khó lường trong nước và quốc 
tế, Đại hội đã khẳng định: “Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc 
biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học tiếp tục phát triển như 


2 of19 2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


3 of19 


vũ bão, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thú đẩy sự phát triển binh 
tế tri thúc, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội [8]. Nhận thức cơ bản về kinh tế tri thức, 
cụ thể đây sẽ là yếu tố “có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình 
phát triển lực lượng sản xuất” đã được nhấn mạnh trong văn kiện 
Đảng từ đầu thế kỷ XXI [8]. 


Với nền tảng đó, xuyên suốt hơn hai thập niên vừa qua, Đảng và 
Nhà nước đã luôn chú trọng vào sự chuyển đổi công nghệ theo xu 
thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và tâm ảnh hưởng của những 
thay đổi cả vê lượng và chất trong ngành công nghệ - thông tin lên 
nên kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam. 


Bước sang năm 2024, những thảo luận về chủ đề “kinh tế tri thức” 
sẽ còn tiếp tục với nhiều câu hỏi về bản chất, ý nghĩa, cũng như 
quá trình thực tế để xây dựng thành phần kinh tế như vậy. Đặc 
biệt trong bối cảnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII đã ra Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về 
tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng 
yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn 


mới. 


Để giúp vào cuộc thảo luận này ngày càng sâu sắc và hữu ích với 
người làm chính sách và cộng đồng nói chung, bài báo này muốn 
tập trung vào một số khái niệm phổ thông mà ít khi được giải 
thích cặn kẽ. Ví dụ, thông tin (information) là øì? Mối quan hệ giữa 
thông tin (nformation), công nghệ (technologsy), kỹ năng (know- 
how), và tri thức (knowledge) nên được hiểu như thế nào? Từ quản 
lý thông tin đến quản lý tri thức đòi hỏi những øì? Công nghệ, đặc 
biệt là công nghệ cao liên quan đến trí thông minh nhân tạo 
(artifiial intelligence hay AT) có vai trò gì trong việc tạo ra các giả 
trị mới và xây dựng kinh tế tri thức ngày nay? 


Khái niệm “thông tin” từ góc nhìn khoa học kỹ thuật và kinh tế 
học 


“Thông tin” là một khái niệm có gốc Latin (informatio' = đưa ra 
một hình thái), bắt nguồn từ bản thể học và nhận thức luận Hy Lạp 
[9]. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Anh Oxford, thông tin là 
“hành động hoặc sự việc truyền đạt kiến thức về một sự việc hoặc 
sự kiện” [10]. Khái niệm thông tin được phát triển sâu rộng hơn 
trong các ngành kỹ thuật truyên thông và khoa học thông tin 
(KHTT) sau Thế chiến thứ II, giai đoạn nổi lên các quan niệm về 
khoa học điều khiển học và thiết kế, sản xuất máy tính điện tử. 


Cụ thể, vào năm 1948, Claude Shannon, nhà toán học người Mĩ và 
cũng là cha đẻ của lý thuyết thông tin, đã xuất bản một bài báo 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


4of19 


mang tính đột phá tên là “Lý thuyết Toán học về Truyền thông” 
[11]. Trong đó, Shannon mô tả một hệ thống thông tin liên lạc tổng 
quát, với sơ đồ dịch chuyển của một thông điệp từ nơi sản xuất, 
hay là nguồn thông tin, băng qua kênh liên lạc, đến máy thu - nơi 
tín hiệu được chuyển đổi trở lại thành thông điệp để đích cuối, là 
con người hay máy móc, tiếp nhận [11]. 


Trên cơ sở lý thuyết đó, các học giả về sau đã tiếp tục khẳng định 
khái niệm “thông tin” thường xoay quanh nguồn gốc và đích đến 
của quá trình liên lạc hay truyền thông, là hiện tượng diễn ra giữa 
người gửi và người nhận một thông điệp nào đó [12, 13]. 


Trong các xã hội hiện đại, thông tin ngày càng gắn chặt với sự tăng 
trưởng và phát triển, do đó, khái niệm thông tin phải được hiểu 
trong mối quan hệ của nó với nhiều khái niệm liên kết khác như 
dữ liệu, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, trí tuệ và những khái 
niệm tương tự khác để nhận thức được tác động của thông tin đối 
vỚIi xã hội hiện đại [14]. 


Cũng dựa trên nền tảng định nghĩa về thông tin của Shannon, tác 
giả người Chile César Hidalgo đã khái quát thông tin thành “lượng 
dữ liệu tối thiểu chúg ta cần để chỉ định một thông điệp, bất kỳ thông điệp 
nào” [15]. Ở đây, thông tin được hiểu theo trật tự sắp xếp vật chất, 
bao gồm việc chỉ định thông điệp, chứ không phải chỉ đơn thuần 
là một thông điệp mang ý nghĩa cụ thể. Ý nghĩa của thông tin là 
những ý niệm con người đưa ra trong quá trình diễn giải thông tin. 
Ví dụ, về bản chất, cụm từ “ngày 3 tháng 2 năm 1930” có thể 
không mang nghĩa cụ thể với một cá nhân nhất định, nhưng đối 
với người Việt Nam, đó là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có 


ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và cảm xúc. 


Lý thuyết thông tin từ góc độ khoa học điện toán (computational 
science) cung cấp một góc nhìn thú vị về quy luật chuyển động 
của vật chất và thông tin. Nếu định luật nhiệt động lực học cho 
rằng vũ trụ chuyển động theo xu hướng hỗn độn (entropy), thì 
Hidalgo lại lập luận rằng thông tin trái ngược với entropy và sẽ 
phát triển theo hướng trật tự và phức tạp, vì bản chất của thông tin 
là một thước đo cho việc suy giảm của sự bất định (a reduction of 
uncertainty). Cụ thể, tác giả miêu tả ba yếu tố dẫn đến sự bùng nổ 
thông tin: () sự dịch chuyển năng lượng; (ï¡) sự kết tỉnh thông tin 
trong chất rắn; (ii) và khả năng tính toán tập thể của con người 
[15]. Trong đó, như Hình 1, năng lực kết tỉnh thông tin là một quá 
trình khó khăn mà chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng và tri 
thức mới có thể giúp một nền kinh tế tìm ra được sản phẩm tốt 
nhất để tham gia vào thị trường. 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


5of19 


Khả năng tính 
toán tập thê 
(của con người) 


Dòng chảy của Kết tinh thông tin 
năng lượng trong chât răn 


Sự tích lũy và gia tăng về khối lượng thông tin 


Sơ đồ giải thích sự tích lũy và gia tăng khối lượng thông tin của César Hidalgo. 
Lý do định nghĩa của Hidalgo về thông tin được giới thiệu trong 
bài báo này vì lập luận của nhà kinh tế học về sự bùng nổ của 
thông tin liên quan trực tiếp đến sự chuyển đổi từ thông tin thành 
sản phẩm kinh tế, mà sâu xa hơn chính là sự sinh sôi tri thức. Bổ 
sung cho góc nhìn kinh tế học truyền thống, bên cạnh yếu tố lao 
động và vốn, ở đây tăng trưởng được phân tích từ nền tảng vật 
chất, năng lượng và thông tin. 


Theo Hidalgo, điều khiến xã hội chúng ta trở nên độc đáo là việc 
con người có thể tích lũy kiến thức và “kết tỉnh của trí tưởng 
tượng” (crystalization of imagination) thành những vật chất rắn. 
Hơn nữa, trong một nền kinh tế, chúng ta có khả năng chia sẻ kiến 
thức về các sản phẩm mà chúng ta tạo ra hoặc góp phần tạo ra. 
Thế giới hiện tại, với việc áp dụng công nghệ, là một thế giới nơi 
thông tin có thể được lưu chuyển tự do hơn. 


Lối tư duy về những yếu tố phi truyền thống được cho là then chốt 
cho sức khỏe của nền kinh tế tiếp nối các nghiên cứu nổi lên ở Mỹ 
từ những năm 1990, ví dụ như công trình nghiên cứu đạt giải 
Nobel Kinh tế năm 1991 của kinh tế gia Ronald Coase về “chi phí 
giao dịch” (transaction cost), nguồn gốc và sự tăng trưởng của các 
doanh nghiệp [16], hay các nghiên cứu về “vốn xã hội” (social 
capital) của James Coleman [17], Robert Putnam [18, 19], và 
Eranecis EFukuyama [20]. Đóng góp đặc biệt của Hidalgo ở đây là 
đưa những ý tưởng này vào một lý thuyết với đầy đủ khái niệm từ 
sự tích lũy thông tin đến sản xuất chung của một xã hội, với thông 
tin là một thước đo về độ phức tạp của nền kinh tế. 


Mối quan hệ giữa thông tin, tri thức và công nghệ 
Tư thông tín tới tri thức 


Khung khái niệm của Hidalgo vô cùng hữu ích cho việc phân tích 
tại sao một số nền kinh tế không chỉ tích lũy thông tin, ý tưởng và 
trí tưởng tượng của con người mà còn có khả năng biến những ý 
niệm trừu tượng đó thành một hiện thực chung và các sản phẩm, 
hàng hóa hiện thân cho kiến thức, kỹ năng và trí tưởng tượng. Để 
minh họa cho phần này, chúng tôi muốn bàn tới một ví dụ gần đây 
báo chí đưa tin nhiều hơn: đó là tài nguyên đất hiếm và giá trị 
quan trọng của nó trong các lĩnh vực từ điện tử, kỹ thuật nguyên 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


6of19 


tử, chế tạo máy, công nghiệp hóa chất và luyện kim. 


Việt Nam có trữ lượng đất hiếm đạt khoảng 22 triệu tấn, tức 
khoảng 19% lượng dự trữ được biết đến trên thế giới [21]. Trữ 
lượng ở Việt Nam đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc - quốc 
gia gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu về sản phẩm đất 
hiếm đã qua xử lý và công nghệ xử lý đất hiếm, nguyên liệu chiến 
lược sản xuất chất bán dẫn. Mặc dù có tiềm năng phong phú, phần 
lớn đất hiếm ở Việt Nam chưa được thăm dò hoàn thiện và khai 
thác. 


Năm 1990, cơ quan chức năng đã tiến hành thăm dò ba mỏ ở Lai 
Châu, nhưng đến nay chúng ta mới xác định, phê duyệt, công bố 
trữ lượng hai khu mỏ Đông Pao (Lai Châu) và Yên Phú (Yên Bả]), 
còn hai mỏ Bắc Nậm Xe và Nam Nậm Xe (Lai Châu) đều chưa 
chính thức công bố trữ lượng [22]. Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai 
Châu (Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam) cùng đối tác Nhật 
Bản được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho khai thác mỏ 
Đông Pao theo quy mô công nghiệp từ tháng 12/2014, nhưng quả 
trình khai thác gặp nhiều khó khăn từ công nghệ đến cơ chế [22]. 


Ở đây, nhiều chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân là Việt Nam chưa 
làm chủ công nghệ chế biến đất hiếm. Việc khai thác và chế biến 
các mỏ quặng, bao gồm đất hiếm, có thể hủy hoại môi trường nếu 
thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là đất hiếm có 
nhiều nguyên tố độc hại và tính phòng xạ cao. Ngược lại, theo Cục 
Khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc đã phát hiện ra nguồn đất hiếm 
từ năm 1927 và bắt đầu sản xuất đất hiếm cô đặc vào năm 1957 
[23]. Sản lượng đất hiếm của Trung Quốc tính theo phần trăm tổng 
sản lượng thế giới đã tăng lên hơn 90% vào năm 2008 từ mức 27% 
vào năm 1990, và hiện giờ chiếm khoảng 70% [24]. 


Bài toán công nghệ xử lý đất hiếm mà Việt Nam chưa giải được 
chính là điểm tách biệt về trình độ phát triển khoa học công nghệ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây chính là khả năng “kết tỉnh của 
trí tưởng tượng” mà Hidalgo nói đến, bởi điều khiến xã hội chúng 
ta trở nên độc đáo là việc con người có thể tích lũy kiến thức, biến 
khả năng sáng tạo của trí óc con người thành những sản phẩm cụ 
thể, có thể bán được mà chứa đựng thông tin. Trường hợp này 
giống như việc Chile là nơi sản xuất lithium lớn thứ hai thế giới, 
chiếm 26% tổng cung lithium toàn cầu, nhưng lại không phải là 
nhà sản xuất pin sạc EV chính. 


Trong thế giới hiện đại, như đã bàn, thông tin có thể được truy cập 
dễ dàng - chúng ta có thể tìm hiểu về hầu hết mọi thứ từ mọi nơi - 
đến mức người ta có thể lâm tưởng điều đó có thể làm giảm sự 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


7of19 


chênh lệch về kỹ năng và tri thức cần thiết để tạo ra công nghệ 
mới và sản phẩm mới. Tuy nhiên, cốt lõi ở đây chính là việc bồi 
đắp khả năng của cá nhân cũng như ở cấp độ xã hội để đưa thông 
tin vào sử dụng, biến trí tưởng tượng và các ý tưởng vô hình trở 
thành kiến thức sản xuất [25]. 


Từ kiến thức tới công nghệ 


Cách hiểu trên giúp chúng ta hình dung tốt hơn về khái niệm 
thông tin và sự chuyển đổi thông tin thành sản phẩm kinh tế, 
chính là hiện thân của tri thức. Trong quá trình đó, chúng ta 
không thể không bàn tới vai trò của khoa học và công nghệ. Khoa 
học phục vụ hai mục đích của con người: để biết và để làm [261]. 
Một mặt, khoa học cơ bản tập trung vào các vấn đề lý thuyết và 
phương thức thí nghiệm để giúp con người lý giải và hiểu biết 
thêm một hiện tượng nào đó. Mặt khác, khoa học ứng dụng vận 
dụng các cơ sở lý thuyết và kết quả thí nghiệm đó cho các mục 
đích thực tế của con người. 


Trên thực tế, khoa học không mang tính tuyệt đối theo nghĩa chỉ là 
cơ bản hay ứng dụng, mà là sự kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và 
thực tế. Trong mối quan hệ đó, điểm khác nhau giữa khoa học ứng 
dụng và công nghệ là gì? Cả hai đều thực hiện thí nghiệm nhưng 
với phương thức khác nhau - nhà khoa học ứng dụng áp dụng các 
giải thuyết suy luận từ lý thuyết, trong khi nhà công nghệ sử dụng 
phương pháp thử và sai hoặc các tiếp cận xuất phát từ kinh 
nghiệm cụ thể. Ví dụ, nhà hóa học là người làm khoa học cơ bản, 
làm thí nghiệm trên các nguyên tố hóa học và phương trình toán 
học; họ trở thành nhà khoa học ứng dụng như nhà khoa học vật 
liệu khi áp dụng hiểu biết về tính chất hóa học của vật liệu, quan 
hệ giữa cấu trúc của vật liệu ở quy mô nguyên tử hoặc phân tử, vào 
các thí nghiệm. Còn các nhà công nghệ sẽ dựa trên phát hiện khoa 
học cơ bản và ứng dụng về vật liệu để thiết kế vật liệu mới hay chế 
tạo các thiết bị máy móc cho các lĩnh vực khác nhau. 


Vì lẽ đó, chúng ta không thể hiểu khái niệm công nghệ khi tách 
biệt nó ra khỏi khoa học. Dựa trên khoa học là một yếu tố, tác giả 
Fortier-Dubois lập luận rằng cần một yếu tố nữa để định nghĩa 
công nghệ: đó là tính thực dụng của công nghệ [27]. Bản thân công 
nghệ luôn hướng tới một mục tiêu khác ngoài nó, ví dụ như đồng 
hồ để tính thời gian, hay máy tính là để tính toán, truy cập mạng, 
chơi điện tử. Điều này khiến phát triển công nghệ khác biệt so với 
các loại hình sáng tạo khác như âm nhạc, tiểu thuyết, hay hội họa 
- vốn là những thứ có thể nói con người theo đuổi vì vẻ đẹp nội tại 
của quá trình sáng tạo nhiều hơn là vì mục đích thực dụng. 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


8of19 


Trong ví dụ nêu trên, việc Việt Nam và Trung Quốc cùng có nguồn 
tài nguyên đất hiếm dồi dào, nhưng chỉ có Trung Quốc khai thác 
thương mại thành công tài nguyên đó, chỉ ra tâm quan trọng của 
() nền tảng nghiên cứu khoa học trong việc “kết tỉnh trí tưởng 
tượng” và (ïï) việc chuyển hóa lý thuyết khoa học thành công nghệ 
ứng dụng trong thực tiễn. Ở đây, các nhà công nghệ đất hiếm đã 
vận dụng những hiểu biết lý thuyết về vật lý, hóa học, vật liệu, kỹ 
thuật để biến các nguyên tổ đất hiếm thành linh kiện trong nhiều 
thiết bị điện tử trong xã hội hiện đại như màn hình điện thoại 
thông minh, máy tính, TV màn hình phẳng, động cơ của ổ đĩa máy 
tính, hay ắc quy của ô-tô hybrid và ô-tô điện. 


Trong quá trình chuyển hóa từ thông tin thành sản phẩm công 
nghệ, chúng ta thấy rõ có một mối quan hệ chặt chẽ giữa giới học 
thuật - các nhà nghiên cứu, các trường đại học - và ngành công 
nghiệp [28, 29]. Một mặt, giới học thuật đóng góp kiến thức và kết 
quả nghiên cứu; mặt khác, ngành công nghiệp có một quy trình 
sản xuất phụ thuộc vào việc cải tiến, quản lý và bảo vệ kiến thức 
liên tục. Để xây dựng mối quan hệ và sự hợp tác mang lại kết quả 
hiệu quả cho cả hai bên, chúng ta cần bàn tới việc quản lý tri thức 
và chuyển giao công nghệ, kỹ năng [30, 31]. 


Bài học về quản lý tri thức trên thế giới 


Khi nói đến đề tài “quản lý tri thức” phần lớn các nghiên cứu tập 
trung vào quản lý ở cấp độ tổ chức, với tri thức được coi là tài sản 
cơ bản của tổ chức. Hướng nghiên cứu này không mới nhưng ngày 
càng được chú trọng từ đầu thế kỷ 21 bởi kiến thức là một nguồn 
lợi thế chiến lược và bền vững khi tổ chức đối mặt với các yếu tố 
bất định trong môi trường như toàn cầu hóa, sự phức tạp của sản 
phẩm ngày càng tăng, và các kịch bản cạnh tranh bất định [32]. 
Tuy nhiên, không chỉ các tổ chức, các chính phủ cũng đang phải 
đối mặt với những thách thức và cơ hội chưa từng có do kinh tế tri 
thức và xã hội tri thức mang lại. 


Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước có một số đặc điểm 
riêng với phương pháp quản lý khác nhau, các nghiên cứu chỉ ra, 
từ khi phong trào Mô hình quản lý công mới (New Public 
Managemenr, hay NPM) được giới thiệu vào đầu những năm 1980, 
xu hướng hoạt động quản lý của khu vực công và tư nhân đang 
ngày càng hợp nhất [33]. Mô hình này cũng đã, đang được thảo 
luận tại Việt Nam, từ những hội thảo khoa học về “Đổi mới công 
tác quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình 
quản trị doanh nghiệp” tháng 8/2018 và tháng 10/2019 đến Nghị 
quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


9of19 


20221 2U020|21 DỊ. 


Những thay đổi về mặt quản lý cấp nhà nước quan trọng không 
chỉ ở góc độ nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính mà còn 
nhằm giảm chỉ phí vận hành bộ máy nhà nước. Ví dụ, mặc dù đã 
nâng cấp hệ thống quản lý tri thức nội bộ từ năm 2007 nhưng Bộ 
Ngoại giao Mỹ được ước tính là vẫn đang lãng phí khoảng 10 triệu 
đến 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho việc luân chuyển cán bộ định 
kỳ [36]. Chú trọng vào xây dựng hệ thống quản lý tri thức sẽ giúp 
lưu giữ các mối quan hệ và chuyển giao kiến thức một cách liền 
mạch và kịp thời hơn từ người này sang người khác, qua đó ø1úp 
ích cho việc ra quyết định ở các cấp. 


Bên cạnh khía cạnh hành chính và đổi mới tư duy về quản lý tri 
thức, bài học trên thế giới, đặc biệt các nước phát triển, còn chỉ ra 
việc xây dựng chiến lược lâu dài, liên kết linh hoạt các ngành 
nghề, từ doanh nghiệp công nghệ, các nhà máy đến cơ sở giáo dục 
và viện nghiên cứu khoa học. Ở đây, bài toán không chỉ đơn thuần 
là làm sao để chuyển hóa thông tin thành sản phẩm công nghệ, 
mà còn là làm thế nào để tăng hiệu quả cho toàn bộ quá trình 
nhận dạng, tiếp thu, lưu trữ, chia sẻ, áp dụng và tạo ra kiến thức? 
Xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất tiên tiến ngày càng đỏi 
hỏi nền tảng kỹ năng lý thuyết mà bản thân các doanh nghiệp 
không thể đào tạo một cách hiệu quả. 


Ví dụ, tại Đức, trước thách thức thu hút những sinh viên sáng giả 
nhất và đồng thời tránh xu hướng tuyển dụng người lao động mà 
nhà tuyển dụng Đức coi là bị đào tạo “quá hàn lâm,” các doanh 
nghiệp sản xuất đã liên kết với các trường đại học khoa học ứng 
dụng trong khu vực [37]. Qua đó, họ tạo ra các chương trình học 
nghề mới với đòi hỏi khắt khe hơn, dù có mang tính lý thuyết hơn, 
để cung cấp đồng thời cả chứng chỉ nghề và bằng cử nhân. Chương 
trình “nghiên cứu kép” này hấp dẫn những sinh viên hàng đầu ở 
Đức vì, khác với sinh viên đại học chính quy, họ nhận được tiền 
lương với tư cách là người học nghề trong quá trình học. 


Trong một ví dụ khác với Đức, chính phủ Thụy Điển từ đầu những 
năm 1990 đã tập trung vào dịch chuyển ngành nghề ra khỏi khu 
vực sản xuất công nghiệp truyền thống bằng việc đưa ra các chính 
sách đổi mới thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin - 
truyền thông (CNTT-TT). Cụ thể, chính phủ Thụy Điển đã tài trợ 
cho chương trình đưa máy tính vào các lớp học trên khắp cả nước, 
đào tạo giáo viên về công nghệ và khuyến khích tích hợp CNTT 
vào giảng dạy ở mọi cấp độ [37]. Từ năm 1997 đến năm 2002, 
Thụy Điển triển khai chương trình “Nâng cao Kiến thức” 
(Knowledge L7) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục cho 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


10 of19 


người lớn, bao gồm việc biến khoa học máy tính trở thành môn 
học phổ thông. Qua thời gian, chương trình này đã gặt hái được 
nhiều thành công và giúp kinh tế Thụy Điển đáp ứng được nhiều 
nhu cầu trong nền kinh tế số đang trỗi dậy. 


Gợi ý cho Việt Nam 


Tuy là nước đang phát triển và cơ cấu kinh tế còn lấy ngành nông 
nghiệp làm chủ đạo, Việt Nam đã có những thành công nhất định 
về mặt “kết tỉnh của trí tưởng tượng” của người Việt. Sự thành 
công của thời kỳ đổi mới diễn ra từ năm 1986 tới 2000 dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã mang tới những thay đổi có 
tính bước ngoặt cho nền kinh tế Việt Nam [38]. Trong giai đoạn 
này, nên kinh tế Việt Nam được tiếp thêm sức sống với những 
ngành công nghiệp mới như may mặc, chế biến thực phẩm, khai 
thác khoáng sản, hay gia công chế tạo máy móc. Đặc biệt, từ một 
nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất 
khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp hay thủy sản hàng 
đầu thế giới hiện nay [39]. Theo báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, “khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng 
trong sản xuất nông nghiệp nói chung, 38% giá trị gia tăng trong sản 
xuất giống cây trồng, vật nuôi” [40]. Nhờ áp dụng khoa học công 
nghệ, năng suất lúa của Việt Nam dẫn đầu khối ASEAN, năng suất 
hồ tiêu và cá tra cao nhất thế giới, và năng suất cà phê và cao su 
đều đứng thứ 2 thế giới [40I. 


Hiện tại, vấn đề quản trị tri thức không chỉ là tiếp cận với những 
công nghệ mới, trào lưu mới như trí tuệ nhân tạo, mà còn là việc 
tiếp tục phát triển, tối ưu hóa các công nghệ đã và đang là thế 
mạnh của Việt Nam. Một ví dụ điển hình là việc sau khi áp dụng 
khoa học công nghệ thành công để phát triển việc trồng và chế 
biến cà phê, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La cũng đang tiếp 
tục nghiên cứu để hướng tới các mục tiêu phát triển cà phê sạch, 
bền vững, tăng sản lượng, tái canh các khu vực cà phê kém [41]. 
Công nghệ luôn hướng tới những mục tiêu khác ngoài nó, và sự kết 
hợp giữa kinh nghiệm làm nông nghiệp và các kỹ thuật KHCN mới 
đã mang tới thành công cho nhiều tỉnh thành trên cả nước. 


Bài học từ Đức, Thụy Điển, và Trung Quốc cho ta thấy vai trò của 
nhà nước trong việc điều phối và thúc đẩy các chính sách mới giúp 
khơi thông kinh tế tri thức, hỗ trợ quá trình kết tỉnh của trí tưởng 
tượng được trơn tru và hiệu quả hơn. Ở Đức, việc xây dựng khu vực 
kinh tế tri thức không nhất thiết phải rời xa các thế mạnh truyền 
thống, mà thay vào đó là tăng cường chiến lược hỗ trợ sản xuất 
theo hướng chất lượng cao hơn, số hóa, và hiện đại hơn. Việc quản 
lý tri thức được phối hợp hài hòa và hiệu quả giữa cơ sở giáo dục, 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


11 of19 


đào tạo nghề và các doanh nghiệp công nghiệp. 


Trong trường hợp của Thụy Điển, một bên là các tập đoàn kinh 
doanh Thụy Điển, đặc biệt là tập đoàn Eriesson, phản ứng kịp thời 
trước áp lực của thị trường bằng cách cải tổ lại danh mục đầu tư, 
thoái vốn khỏi lĩnh vực ô tô và chuyển sang lĩnh vực sản xuất và 
dịch vụ thâm dụng tri thức hơn. Bên kia là chính sách nhà nước 
bắt kịp xu hướng đổi mới của khối tư nhân theo hướng CNTT-TT 
và đưa ra chương trình giáo dục và đào tạo nhân lực phù hợp. 


Điểm chung của cả hai ví dụ này là việc chuyển thị trường từ thâm 
dụng lao động sang thâm dụng về trí tuệ và công nghệ đều không 
thể thiếu cải cách quan trọng trong hệ thống giáo dục [42]. Nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo sẽ giúp nâng cao chất lượng lực 
lượng lao động, hay chính là tăng cường khả năng kết tỉnh trí 
tưởng tượng của cá nhân và tổ chức như nhà kinh tế Hidalgo đã 
bàn. Bài học này nhắc lại mối quan hệ mật thiết giữa giới học 
thuật và ngành công nghiệp, và khả năng điều phối, kiến tạo của 
những nhà hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô mà chúng ta đã 
bàn đến trong việc tìm hiểu quá trình chuyển hóa từ thông tin 
thành tri thức và sản phẩm công nghệ. 


[1] Trung tâm Nghiên cứu xã hột liên ngành (1SR), Đại học Phenikaa 
[2] @raduate School 0ƒ Asia Pacffic Studies, Asia Pacffic University, Japan 
[3] Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 


[4] Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


12 of19 


Tài liệu tham khảo 

1. PV. “Phẩm chất, tiềm năng, trí tuệ của nguồn nhân lực Việt 
Nam sẽ được phát huy trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư”. 2023 [truy cập ngày 18/12/2023]; https:// 
baoquangninh.vn/pham-c.... 

2. N/A. Thủ tướng: Huy động nguồn lực là vấn đề quan trọng 
nhất để triển khai Quy hoạch Cần Thơ. 2023 [truy cập ngày 
18/12/2028]; https://thoibaotaichinhvietnam.... 

3. Đỗ Phong. Vị thế, uy tín của Việt Nam với thế giới được quyết 
định bởi doanh nghiệp số, kinh tế số. 2023 [truy cập ngày 
18/12/2028]; https://vneconomy.vn/vi-the-uy.... 

4. Đoàn Hương. “Chìa khóa” phát triển kinh tế tri thức, chuyển 
đổi xanh. 2023 [truy cập ngày 18/12/2023]; https:// 
tuoitrethudo.com.vn/ch.... 

5. Mai Hữu. Ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ làm đòn 
bẩy cho kinh tế - xã hội Thủ đô. 2023 [truy cập ngày 
18/12/2028]; https:/hanoimo1.vn/uu-tien-ph.... 

6. Vy Vy. Hợp tác kinh tế Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lên tầm cao 
mới. 2023 [truy cập ngày 18/12/2023]; https://vneconomy. 
vn/hop-tac-kinh-te-viet-nam-tho-nhi-ky-se-len-tam-cao-molI. 
htm. 

7. CM. Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy 
kinh tế phát triển nhanh và bền vững. 2023 [truy cập ngày 
18/12/2028]; https://dangcongsan.vn/kinh-te.... 

8. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX. 2001, Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia. 

9. Capurro, R. and B. HJørland, The eoncept o£information, 
21010151, 

10. Oxford English Dictionary. ““too much information' in 
information (n.), sense P.2”. 2009 [truy cập ngày 21/12/2023]; 
https://www.oed.com/dictionary.... 

11. Shannon, €., A Mathematical Theory oŸ Communicafion. 
The Bell System Technical Journal, 1948. 27: p. 379-423, 
623-656. 

12. Wersig, G. and U. Neveling., Terminologøy of 
documentation: A selection of 1200 basic terms. 1975, ParIs: 
The UNESCO Press. 

13. Davis, G.B. and M.H. Olson, Management information 


systems: Conceptual foundations, structure, and development. 


1984: McGraw-HII, Inc. 

14. Zins, C., Conceptual approaches for defiing data, 
information, and knowledge. Journal of the American Society 
for Information Science and Technology, 2007. 58(4): p. 
479-493. 

15. Hidalgo, C€., Why Information Grows: The Evolution of 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


13 of19 


Order, from Atoms to Economies. 2015: Penguin Books 
Limited. 

16. Coase, R.H., The nature of the fm. Economiea, 1993. 4(16): 
b. 206-405. 

17. Coleman, J.S., Social capital in the creation of human 
capital. American Journal of sociology, 1988. 94: p. S95-5120. 
18. Putnam, R. The Prosperous Community: Social Capital and 
Public Life. The American Prospect: Ideas, Politlcs & Power, 
10/0), 

19. Putnam, R., Tuning In, tuning out: The strange 
disappearanee of social capital in America. PS: Political 
Science & Politics, 1995. 28(4): p. 664-683. 

20. Fukuyama, E., Social capital and the global eeonomy. 
Foreign Affirs, 1995. 74: p. 89. 

21. Guarascio, F. and K. Vu. Inside Vietnam's plans to dent 
Chinas rare earths dominanece. 2023 [truy cập ngày 
22/12/2025]; https:/www.reuters.com/market.... 

22. Hội, T. Khai thác đất hiếm ở Việt Nam, băn khoăn bài toán 
công nghệ. 2023 [truy cập ngày 22/12/2023]; https:// 
suckhoedoisong.vn/khai.... 

23. Tse, P.-K. Chinas Rare-Earth Industry [Ngành Đất hiếm của 
Trung Quốc]. USGS, 2011. 

24. Tabeta, 5. China bans exports of rare-earth magnet 
technologies. 2023 [truy cập ngày 22/12/2023]; https:// 
asia.nIkkeI.com/Econom.... 

25. Vuong, Q.-H., A New Theory of Serendipity: Nature, 
Emergence and Mechanism. 2022: Walter De Gruyter GmbH. 
26. Feibleman, J.K., Pure Sclenece, Applied Sclence, 
Technoloøy, Engineering: An Attempt at Defiitions. Technologøy 
and Culture, 1961. 2(4): p. 305-317. 

27. Fortier-Dubois, É. What Counts as a Technology? [Những gì 
được tính là “công nghệ”?]. 2023 [truy cập ngày 22/12/2023]; 
https:/etiennefd.substack.eom.... 

28. Vuong, Q.-H., The (r)rational consideration of the cost of 
Sclence In transifion economies. Nature Human Behaviour, 
201G. (1) D 55. 

29. Ho, M.-T., et al., The emerging business of science In 
Vietnam, in The Vietnamese Social Scleneces at a Fork In the 
Road, Q.-H. Vuong and T. Tran, Editors. 2019, De Gruyter. p. 
112 ID 

30. Vuong, Q.H. and N.K. Naplier, Making creativity: the value 
of multiple fiters in the Innovation process. International 
Journal of Transitions and Innovation Systems, 2014. 3(4): p. 
294-327. 

31. Vuong, Q.H. and N.K. Naplier, Acculturation and global 
mindsponge: an emerging market perspective. International 
Journal ofInterceultural Relations, 2015. 49: p. 354-367. 

32. Zack, M.H., Developing a knowledge strategy. California 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tê tri thức: Bài học thê giới và gợi ý cho Việt Nam 


14 of19 


management review, 1999. 41(3): p. 125-145. 

33. Cong, X., R. Li-Hua, and G. Stonehouse, Knowledge 
management in the Chinese public sector: Empirical 
1nvestigation. Journal oŸ Technoloøgy Management In China, 
20000712200) 20) 52002. 

34. Hùng, L.N. Mô hình quản lý công mới và sự vận dụng trong 
cải cách hành chính ở Việt Nam. 2022 [truy cập ngày 
26/12/2025]; https://tenn.vn/news/detall/56.... 

35. Trung tâm TT&DVTC. Hội thảo khoa học: Đổi mới công tác 
quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình 
quản trị doanh nghiệp. 2018 [truy cập ngày 26/12/2028]; 
https://mof.øov.vn/webcenter/p.... 

36. Yomaris Macdonald, L.C., Timothy Haynes, Jennifer l. 
Smith and Benjamin A. Tietz. Speaking Out. Knowledge 
Management @ State: It's not the technology. Its the people. 
2021 [truy cập ngày 26/12/2023]; https://afsa.org/knowledge- 
man.... 

37. Thelen, K., Transitions to the Knowledge Eeonomy in 
Germany, Sweden, and the Netherlands. Comparative Politics, 
210015), 871 0)L |0) 2200 siILD) 

38. Phạm Minh Chính and Vương Quân Hoàng, Kinh tế Việt 
Nam: Thăng trầm và đột phá. 2009: NXB Chính trị quốc gia Sự 
thật. 

39. Ho, M.-T., J. Progler, and Q.-H. Vuong, An Anatomy of 
Saftirical Cartoons in Contemporary Vietnam: Political 
Communication and Representations of Systemie Corruption 
in a One-party State. Asian Studies Review, 2021. 45(4): p. 
711-728. 

40. Nhóm PV Thời sự. Bài 1: Không thể thiếu vai trò khoa học 
công nghệ trong xây dựng nền nông nghiệp bền vững. 

2028 [truy cập ngày 26/12/2023]; https://dangcongsan.vn/ 
multime.... 

41. Báo ĐTĐCSVN. Bài 3: Ứng dụng chuyển giao khoa học giúp 
cà phê Sơn La vươn ra thế giới. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2028 [truy cập ngày 26/12/2028]; https:// 
dangøconøsan.vn/multime.... 

42. Ho, M.-T., et al., Affctive computing scholarship and the 
rise of China: a view from 25 years of bibliometric data. 
Humanifies and Social Sclences CommunIications, 2021. 8): 
J 2492, 


(Bài viết đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số 1+2, tháng 1/2024) 


{£ Chia sẻ Facebook @tChia sẻ Zalo | á? 0opy link | | IE) | 


https://Ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-g1o1-... 


2/11/2024, 10:29 PM 


